flal Gallica 


Chon ao ai ích (In lân thú 
bôn) / S. Chính 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Chính, Simon. Auteur du texte. Chon ao ai ích (In lân thú bôn) / S. 
Chính. 1934. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart 
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le 
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur 
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le 
cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et 
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment 
du maintien de la mention de source des contenus telle que 
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait 
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la 
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de 
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus 
générant directement des revenus : publication vendue (à 
l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une 
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit 
payant, un support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de 
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation 
particulier. Il s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur 
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, 
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable 
du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les 
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque 
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à 
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de 
réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le 
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica 
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans 
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la 
conformité de son projet avec le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions 
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en 
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces 
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par 
la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, 
contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


7 INDO-CHINOIS 


ĐẠI ICH 


(mm lần thứ bốn ) __ 


IMPRIMERIE DE QUINHON 


QUINHON ( Annam ) 


Tiều tự 


Tưởng cỏ nhiều người chẳng phải là 
cbẳng muốn giữ đạo chánh ; song bởi: 
châng muốn giữ đạo chắnh, lại chẳng rô 
giữ đạo chánh được Ích trọng ge 0, 
cho nên hãy còn läm lac. 

VỊ lòng thương xót muốn bảo it | lẻ 
dẫn đàng cho biết hình tich đạo chánh | 
làm sao, — giữ đạo chảnh đặng những ich 
gỉ,—cùng ét cách nào cho biết đạo chinh j 
Cho nên chẳnz luận nhiều lë, trưng nhiều À 
chine. nói nhiêu thí dụ làm chi. 

Vậy xin ai muốn được ích trọng đời. 
nầy, phước trọ+g kiếp san, thì hãy lấy À 
lòng ngay mà coi xét cho tường tận, % 
còn lầm lạc trong việc đại sự đường Ấy, 
mi mât ích lợi phần phước vô SE 


Nay tựa 


PS 


i E? 
ly 


LU 
ke 


EEN NN TS 
CHƠN ĐẠO ENEE, 


— HI kee — Je : 
AN Gei h a, CN d | 
E: TÔNG LUÂN - "Zonk 2) 


han chánh là đạo nảo "A Là đạo dạy 
Le ta mọi đều chơn thật trọn lành, 
$ Es pha chút gì dối trá lầm lạe, cùng có 
| j sức làm cho người ta nên lành nên thánh, 
M được phước tbật đời nầy và kiếp sau vô 
| 1 càng, 
| bre Aë 
d l g Có dấu gì cho ta xét được đạo nào 
E là đạoehánh chăng ? — Có båy đấu nầy: 
y Một là, đạo nào dạy thờ phượng một 
D Chúa cả trời đất muôn vật. 
$ Hai là, có Chúa cả tròi đất muôn vật đã 
i ` truyền ra cho loài người ta vâng giữ. 
Ba là, lề đạo dạy phải chon chính 
| trọn lành, gồm đủ mọi sự cần kíp, và có 
d Ích cho mọi người mọi bậc. 
. Bến là, các lề luật đạo dạy làm lành Gg 
- đữ, thảy đều hiệp với lương tâm chính lý. 
b “Năm là, việc thờ phượng, tế tự, lê nghỉ 


l ph hải cho xứng đáng quởn cao Chúa cả äs, 
` 
À 


EEN 


Sáu là, chính ý đạo là làm cho người ta 
nên lành nên thánh, được phước muôn . 
đời, và có sức làm được. | 

Bảy là, kẻ làm đầu chủ trwongmôi đạo ƒ 
phải có thiệt quyền Chúa cả trời đất ban . 


cho. d 
Ấy là bảy dấu bề ngoài, ta lấy dé mà y | 
xét, thì biết được đạo nào là chánh, dag … 


nào là tà : hê đạo nào có đủ bẩy dấu ấy, “| 
thì là đạo chánh ; nhược bằng thiếu một “| 
đều nào trong bảy dấu ấy, thì cũng phải f 
kê là đạo tà. D 
GE t ` f 
Đạo Nhu có đủ bảy dấu ấy chăng? —= | 
Đạo Nhu không dạy cho rõ phải thờ | 
phượng đẳng nào, mộtthuậtlại những thói f 
phép người đời xưa mà thôi ; sách Nhu | 
không nói đấng đã lập đạo Nhu, thường f 
kêu là Không-ttr, mà chính ông Không-tử f 
đã xưng rằng : THUẬT NHI BẤC TÁC, nghĩa | 
là ông Không-tử chép lại, chẳng phải là {| 
lập ra. Đạo Nhu chỉ dạy ngũ luân, tam [+ 
cang, ngũ thưởng, là những thói phép tự | à 
nhiên người ta phải ở với nhau mà thôi | 


dt 


_ p F a Ai Fe = 


4 | | 
f 


- ` 
Qt H ze gt, ta ee > 


dee 
RÉF, 


ae SC SET E 
Eeer eZ 
` 


FSU 


+ RS 


M 


Ee QE 


Vậy thì bay đều cần kíp cho thành dao 
chánh như đã chỉ đỏ, thì đạo Nhu thiếu 
nhiều. 


Dao Phật} có đủ bảy đều ấy chăng ? 
— Đạo Phật là đạo ông Thich-ca mới, lập 
Ta, tại đời nhà €hâu. 

Đạo nầy dạy nhiều đều lành cùng nhiều 
đều nghịch lý : như dạy LUÂN HỒI LYC ĐẠO 
nói người(a lộn kiếp hoá ra loài vật... Cho 
nên bảy đều cần kíp eho thành đạo chánh 


như đã kề trước thì càng thiếu hơn nữa. 


A | 
| - Vậy thì đạo nào có đủ bảy dấu đó?— 
Trong thể gian nầy, trừ ra một đạo Chúa 
-cà trời đất truyền dạy, thì chẳng có đạo 
nào đủ bẩy đều ấy đặng. Bởi vì cả và loài 
.người ta là con dân một Chúa cå trời đất 
thì Chúa cả trời đất ban một đạo cho cả 
và loài người mà thôi. 


n Còn bao nhiêu đạo khác, chẳng phải là 


.đạo Thiên Ghúa đã truyền, một bởi người 


(dwong thể lập ra thì đủ bẩy dấu ấy làm 


sao đăng ? 


D 


e Vi 


Vi vậy có một mình đạo Thiên Chúa ap 
bẩy dấu ấy mà thôi : cho nên cỏ một mình | 
đạo Thiên Chúa là đạo chánh mà Da 
. Đạo Thiên Chúa đủ bảy dën ấy. 
| thề nào ? 

- Đạo Thiên Chúa dạy thờ phượng e 
Đức Chúa Trời, là chính Đấng sanh _ 
thành, dưỡng duc quản trị trời đất, moi. 
loài mọi vật. Đạo Thiên Chúa là chính À 
đạo Đức Chúa Trời đã lập ra ; cho nên | | 1 
các lề luật trong đạo, các lễ nghỉ, ý chi, "E 
phép đạo, cùng quờn bỉnh kể làm đầu cai $ 
quản việc đạo, đều bởi Đức Chúa. Trời | II 
mà ra thảy thấy, Mọi sw cần kíp trong Su ‡ 
đạo thảy đều bởi Đức Chúa Trời. mà E 
cho nên phải gồm mọi sự chơn thật, trung . i 
chính, cao trọng, tốt lành đủ bề ; lại mỗi ` 
một đều thì có chứng cớ đành rành/ k éi 
lý minb bạch, ai coi xét cũng hiều đư Wë i 
cũng biết được là đạo chánh. MAR i 

Nhưng mà ngặt một đều, là có nhì ft 
người chẳng chịu coi xétcho biết,cứ nhằm ZE 
mắt mà hô dëi e mạn ee 7 Ce He. d | 


~ ` D — 


Oil | kể nói làm vậy thì lầm lac là dường 
í nề ào! Kia, giả như vô ích, sao hằng năm có 
- muôn vàn người, chẳng phải là hạng tầm 
thị hưởng. đốt nát, bèn là bậc thông minh 
thí sĩ, bỏ quê hương xứ sở, chịu hao công 
+ a, thí mạng liều thân, mà di giảng 
Thiên. Chúa khắp mọi nơi thiên hạ ? 
ng Ích, sao khắp bầu thế giải, nước 
Ta Zë nào cũng có ức triệu người giữ 
"hiên Chúa ? Không Ích, sao đời nọ 
ıng đời kia, hằng có muôn muôn vàn vàn 


kế vui lòng chịu bion khô cho đến chết, 


. ”"- 
-s B be 


Sg. gd 


` Ge ee” 
GEI 


= = r = _ sc 
D m - > © e “ $ » d ~ 
ser: Zi Ces e e 
p s . < — Leg - 
+ - mA 
`* — 4> vn E 
ON" = r : 
“ d 


à 
Bd 


EN cho oe giữ đạo Thiên Chúa, mà chẳng 

— chị u bi Ô "dog cho được khỏi hình khô, khỏi 

| chết čt? Xét qua it việc bề ngoài như vậy đã 

| đủ biết a giữ đạo Thiên Chúa có ích hay là 
“không g, chẳng cần phải nói cho nhiều. 

{| : Ba s T hiên Chúa là đạo chánh, cho nên 

ăn TẾ mà ` TA i vele GAR ta vô BA vô sõ 6 không 


st Cie 


ĐOẠN THỨ I 


Có ích trong việc thờ phượng 

— “%5 >—— i l 

Việc thờ phượng là việc cần kíp và trọng 
nhứt trong bồn phận đấng làm người ; 
cho nên khắp bầu thế giái, bất luận nước 
văn minh, bất kỳ xứ moi ro, dân nào dân 
nây cũng đều lấy việc thờ phượng làm 
cần làm trong hơn các việc khác thầy thåy è 
Nhưng mà tiếc thay! Kê chẳng biết dao 
chánh thì thờ phượng lầm lạc là dường 
nào ? Kẻ thì thờ trời thờ đất, người thì thờ 


ông thờ bà ; ke thì thờ phật nọ thần kia} M 


như Quan-âm, Thồ-địa ; người thì pghe 
nói đâu linh, bèn thờ đó, bất luận là 
người là vật. Hoặc chăm chủi thờ lầm 
theo tô phụ ; hoặc a tùng theo thói người 
42, mà chẳng xét tông ích những vì mình 
thờ phượng là ai, ở đâu, là vật gì, có quon 
phép gì, cé dự gì đến mình chäng. . 
Song xét cho tường gốc tích các món 
người pgoài đạo chánh thờ đó, thật ER 


` € - Le è = 
Lie AE EC Da. Ewe Be? ' ` 
Kafe. Si d TER "Pë ar CT ECHT 
et? <» ` # D = fr ` KÉ Te mg d 5 ` wf Wi 
Leg: ~ z st: - Le ` e f — _—ĂẮẲỂồ© E 


e EE cé eg. 


LE DEN — Te 
Daf gi À 
e n Kg 4 Ge n E 5 EL 2. 
SE Ee LE SN E E a DT PB her SE à TE Ml. -Le 2. — - mem 7=. 
r -a q= p An 3 = ai - 


r D 
KE Seege SC Sat * 
ele EN ` ` 


Ee NA 


những người đồng loại với ta, mà đã chết 
trước ta, cũng là những vật vô linh tính 


* hèn hơn loài người ; chẳng phải là Chúa cả 


sanh thành muôn vật, quản trị mọi loài; cho 
nên chẳng đáng eho người ta thờ phượng. 

Kia con cải phải thảo kính cho nhắm 
kế làm cha mình, dân sự phải tôn phục 
cho nhằm dëng làm vua mình, chỉng 
nên tôn kính lầm phải kẻ khác. Cũng 
một lề ấy, mỗi người phải thờ phượng 
cho nhằm Đấng sanh dưỡng cai trị mình, 
là Chúa cả trời đất, chẳng nên thờ lầm 
vi nào khác. 

Bồi việc thờ phượng là việc rất hệ 
trọng trên hết, cho nên đạo Thiên Chúa 
chẳng tin vơ thờ quấy, một dạy xem 
xét cho chính lý ro ràng đích xáe, đấng 
nào là chính đấng phải thờ phượng : 


_ Chúa cå trời đất thì thờ theo lễ thở Chúa; 


con người ta thì kính theo phép kính 
người; các vật thì dùng theo lễ dùng vật; 
chẳng nên thờ người thờ vật như thờ 
Chúa cả trời đất, | 

Vậy cứ theo lý chính, cùng chiều theo 


8". 


lẽ đạo Thiên Chúa, thì gäer trong: trời ` 
đất có một Chúa Cả chí tôn vô đối, sảnh ` 
thành muôn vật, dưỡng dục muôn loài, ` 
làm vua cả cai quản khắp bầu thể SCH F 
thưởng kẻ lành, phạt kẻ dë làm Cha 
chung mọi người thiên hạ, hằng ban ơn. 
phù hộ cho hồn xác chúng ta. Cho béd ` d 
phải thờ phượng một mình Chúa Cả trên . : Il 
hết mọi sự, chẳng nên thờ đấng nào vật ` il 
nào bằng Chúa Cả. Vì có một mình Chúa ` 
Cả là Đấng cao trọng trên hết, còn “re 
loài mọi vật thì là của Chúa đã tạo baam 
thầy thay. § "$ 
Ấy là chính Đấng mọi SST phải ge? 
phượng. Còn việc thờ phượng là : bề. 
trong phải hết lòng kính tin kñäm phục, ` 
trông cậy, mến yêu, cắm tạ, kuần än: 
bề ngoài phải giữ thanh sạch uêt na, . 
ngbièm trang, tê chỉnh. Trong ngoài wa Eo 
än Ce với nhau Diệt tình thiệt sı Su, og 34 


điều Er luật Aay, Ay là việc thờ phượng. KS, 
Chủa cả. | 
Những việc thường làm mà thờ phượng, ni 


LI 


RARE E 


LE dec kinh — nguyện gâm — xẻi mink, ess 
| nghe giảng, — t lẻ. 
| Doc kinh là đọc lời chúc tụng, ngợi 


LS, ` tàn cắm ta, cùng cầu xin Chúa ban ơn 


f E 1 lành phần hồn phần xác. 
| Nguyện-gẫm là suy nghì nhưng việt 


| đao dạy, luật phép Chúa rän, mà quyết 
| Jong vâng giữ. 


Zéi mình là tra xét tâm tình ý tứ lời 


? a Nói; việc làm, mish có đều gì sai siêa lỗi 
lo eng thì ăn năn thú tội, dốc lòng shừa 


ki | Nghe giảng là DECH đức Giáo hchng, 


P giám mục, linh mục dạy đạo lý nhor 
| die, dän đàng chỉ nẻo cho được lên 
CH thiên đàng. 


` Tế lễ là däsg có quyền phầm chánh tế 

.- trong đạo, dàng phép T»ánh Thề mè thờ 
| Lay Đức Chúa Trời nhìn Đức Chúa Trời 
E là Chúa cả, sanh dưỡng. quản trị mọi 
T loài mọi vật; phat tạ cám ơn, xin tha 


È e tội khiên, xin ban ơn hồn xác. 
~ Các lễ tiết thê ấy là những việc chom 


EI i bat tốt lành, nghiêm trang trung cainb, 


C. ĐẠO-2 


— 10 


mi. 


trọng vọng uy nghi, xứng đắng oai quờn 
rất cao rất thánh Thiên Chúa. 

Vậy phải Om cho đặng đạo chánh, 
nhìn coo biết Đấng sanh dưỡng quản 
trị mà thở lạy ngợi khen, khần cầu cám 
Za, cho xứng đáng, thật là dën đại ích. 

Còn những kẻ thờ thần, phật, ông bà, 
là nl:ững vật thọ sanh, chẳng phải là 
Chúa cả sanh thành quản trị trời đất 
muôn vật, mà chẳng nhìn biết đến Chúa 
Cå, là chính Đấng mọi người phải thờ 
phượng, thì kẻ ấy lầm lạc là dường nào! 

_ Kia con cái chẳng thảo kính cha mọ, 
dën sự chăng tôn phục vua mình mà di 
kính tôn người dưng kẻ ngụy, thì mắc 
tội tình là thê nào. Vậy kẻ bỏ Đấng sanh 
thành quản trị mình, mà đi thờ phượng 
thần kia phật nọ, là những vật thọ sanh 


chẳng có thân nghĩa, quờn phép chi đến. 


mình, thì càng mắc tôi nặng nề]à trùng nào! 

Hễ việc thờ phượng sai lầm, thì lễ 
nghi cũng quấy quá : vì lễ thường là cúng 
com cå thịt rượu, chè xôi hoa quả, giấy 


d b ' ` si 
E e 4 Lo" À, ——“ + Ta Gëf À e a * 
LD ir 27 He PPT ER 2 eecht 
8 — e — emm 


GE ng nh sac 
Sea "` ee 


tiền vàng bac ; lễ trọng là khấn bát bội: M 


Cr 
* - 
` 


a em mĩ — = et eg - 
mạc ge = e TTT TTT RE nến rer ins Jit D v 
e + l ara Se a ET ® 
i zy me 


LL eng = -m , ` es WT WT cư "ME =5 . 4 
NT ge a de GE et Te à d p 


LE 


=æ mg "+" 


i . e à D te: 1= DE? Sp e 
E DE ca , DE ) | 
S = e - 
ges 4 PATE ` ripe i > 5 e Dy = = e TEE $ ei “ bh : M2 KT? Së - 5 us Ze: get ET e "=> Sege 
fe TE Eh bw E À CS? . de. b ga * EE A ee eh, e x e Ã 2 ep J T “ ' D “— e 
dép DCS PRET MATE Ge, TRE SE i En "` ~; ÓC: Tế hàng Sa Ms Ve i y 
< e k J ` A 


: i 
| Ve: ta 
Sege" Ằ . 
| ke eg DË TL 
| 


` ï'..- 


mà cá thịt quả phầm, là những món 
người ta ăn, chẳng phải là đồ thần, phật, 
kể chết dùng được : siấy tiền vàng bạc, 
là tiền giả bạc giả rõ ràng. Lễ nghi thề 
ấy có nói được là thật tình thật sự chăng? 
Ai nấy xét sơ qua cũng rõ. 

- Gòn việc hát bội là tuồng tập giễu chơi ; 
kể hát bội là những đứa bèn, nên nước 
- ta charg cho dự vào hàrg khoa mục ; ang 
bội bè hay sinh sự mất nất hư thân, cho 
nên lời tục ngữ ca rang : Con di coi hát, 
me liều con hư. -- Vậy mà lấy việc bát 
bội lam lễ trọng thò thần, âu là si nhục 
cho thần mà chớ. 

Ấy vậy việc thờ phượng lé nghỉ sai 
lầm, thì chẳng những là luðng công vô 
ích, mà lại sinh thiệt hại nhiều bề, 

Nên phải tìm cho biết đạo chánÈ, mà 
thờ phượng cho nhằm, lễ nghi cho xứng 
đảng, thì mới được ích mà chớ. 


— 12 a~ 


ĐOẠN THỨ II 


Đạo chánh có ích chơ mình At ` 


D 


$ 
K 
WK 
d 
br 


e l « WI 
e e 1 t Í 1 L 
e 78} fx—e————— IA, b 


Bồn tính người ta ai cũng trông tờ 4 
mình được Ích : biết việc gì hữu ich mới | 4 
sẵn lòng lo ; việc càng ích trong thì càng 
gia công chịu khó lo cho mình däng, M SN 
Việc thường thì äi huống chỉ việ d 
giữ đạo chánh, chãag phải là việc aha 
mọn, việc tạm dàng; ein thật là việc ` 
bê trọng trêu hết, là việc làu dài cả MỚI $ 
Giả như chẳng thấy ic^ gi cho trọng vàng, - 
cho chắc chä +, thì ai hầu vânx e, — 
Vậy đây lược qua ít lời cbo biết đạo - 
chánh làm ich gi cho la ở déi näy vå xiếp - Z 
sau, coi có đẳng cho ta gia tầm HN SH 
mà noi giữ chäng, 


PIÈU THỬ NHỨT 
Về ích trọng o đời nầy ` | 
1 — Việc rất cần rất trọng cho ng di. 


ta ở đời nầy, là được mẻ mang trí hok d À 
biết phân biệt châäuh tà, rõ đàng ngay. B 


= f3 WR 


` thật, khỏi !ối tắm lý sự, khỏi lầm lôi việc 

| Bnk. 
1 EZ: Vi vậy cto nên xưa nay đâu đó lập 
".. trường học tập rấu sử xôi kinh, lầu năm 
1 | đến sách cho được thông minh, tri thức, 


Kr chi lợi ở đời, 

Kn được những ích gì ? Bất quá thì 

| Oé nié nhüns lẽ đời việc tạm mà thôi. Còn 
H những đều rãi cần kip hệ trọng mọi 

_ người phải biết đấng nào là Chúa tạo 

G 2 ành vạn vật phải trờ, đạo nào là đạo 


e xảnh phải gìữ ; gốc ¡ác loài người bi 
` đâu mà sanh ¡a ở đời này, chết rồi vỡ 
` đâu ; hoạ phước kiếp sau thê nào, thì 


d ị g hårg hề biết tới. Thật là uông quá ! 


i ks "ën xưa nay ia học sách Tàu, tuy có 
—_ mỗi dến ràng: vua trên trời ban tánh đạo 
à Pa cho dân, « Duy Hoàng Thượng Dë 
.__ güng trung vu hạ dân, » mà giải mơ màng 
- không rō. Nói chính ốc đạo bỡi trời mà 

WK Ta, «Đạo chỉ đại nguyên xuế! w thiên », 
A Ee à cũ ång chỉ đạo nào. Nói phải giữ đạo 
Đội Zuôr, chẳng nên rời giây phút, « Đạo dã 
mm CN ? giả bất khả tu du li dā», mà chẳng dạy 


e tal 


nhải giữ đạo nào. Nói trên trời barn 
phước cho kẻ làm lành, giảng phạt kể 
làm dữ. « Tác thiện giáng chỉ bả tường, 
täc bãt thiện giảng chỉ bá wong », mà 
chän: chỉ đấng nào trên trời cầm GA 
thưởng phạt. 

Vì vậy dầu những hàng thông Như 
cũng chẳng biết đạo nào mà giữ : cho nêm 
kẻ thì qua đạo Phật, đạo Lão ; ngươ: thì 
không giữ đạo nào cho quyết. 

Bỡi sách Tàu là việc người đương thế 
làm, chẳng phải là đạo Chúa Trời trevên, 
dạy, cho nên dạy lầm lạc nhiều đều đại, 
hệ, thiếu nhiều đều cần kiếp ; thì cuẳng. 
có lạ gì. 


À 
Nhưng mà đạo chánh là đạo Chúa Trời 


truyền dạy : cho nên đạo lý phải chơn: 
thật tốt lành mọi bề; cùng dạy đủ hết 
các sự cần kíp, các đều ich lợi cho mọi. 
người mọi bậc được nhờ. Chúa hằng. 
chiếu cố gìn giữ cho lề đạo vững bền đời: 
đời, chẳng hề sai chậy : cho nên đặt nôt - 

Giáo Hoàng làm đầu cầm giềng mối đạo. 


chung cả thé gian. Lại lo cho mọi người. 


star net T mg onde — bebe Drum de ES pu 


EE E e 


Se Cảnh ns. 
ee Ee tte d Ee 2 


Bed À En de Be 


SỐ mom ste RE +, 


| nghe thì ngbe, 
= muốn học thì học, ai muốn cãi lẽ thì cãi, 


E EE 
e WK e A EL = em Kach — - ¬ 


BK ` e 


mọi bậc biết đặng, học đặng, nhờ däng 
đạo chánh, nên dùng những thầy đạc 
đức hằng giảng giải khắp nơi ; ai muốn 
ai muốn hỏi thì hỏi, ai 


mặc ý thích tình. 

Ấy là đều đại ích trong việc học bành 
mở trí, qui chánh khử tà. 

2 — Ai nấy cũng biết ở đời nầy cần 
phải tu ebon tích đức theo phậ: sự 
mình; là giữ ý lòng cho ngay lành, bång 
nói lời lành, hằng làm việc lành, mới 
xứng đấng làm người. 

Sách Tàu cũnz nói ở đời phải cho thank 


ÿ,chinh tâm, tu thân, mới là nênngười. Mà 


chẳng chỉ ý phải liệu làm sao cho thành 
tâm, phải sửa cách nào cho chính thân; 
phải tu thề nào cho được ; thiểu lề luật; 
thiếu cách thức, thiếu phương pháp giúp 
người ta tu đức lập thân, Cho nên nói 
thì có mà làm thì không ; biết nhơn đức 
là trọng là cần, mà tu trì không nỗi. 
Nhưng mà đạo chánh thì Đức Chúa 
Trời đã dạy bảo các sự cần kíp phải biế£ 


— 


phải tin ; đã rao truyền các lề luật rất ` 
irung bob: rất rõ ràng, cho biết SCH E 
việc phải làm, các đều phải lãnh ; đã lập ` 
những ơn phép thần dën cho aù. SứC ` 
lánh dữ làm lành ; đã chỉ những cách thể... 
hiệu nghiệm KE dùng cho được tu trì à 
đức hạnh : đã hứa phần thưởng cao: trọng. ? 
cho kẻ tu đức thàch công ; đã rao bình . 
phạt răng né cho kẻ phản đạo bại dú rc ai à | 
có đủ sương lành cbo ta học “doi bã 
chước ; có các hàng đạc đức bằng n nbắc 
nhở khueeu tần... THAI 

Ấy thật là ich trọng cho được geet? vết 9 
bồn phận người đời. BÀ 

3 — Ở đời ai chẳng muốn vo o lòng D ` "2 t 
cật, toai chi an tâm, + HN mà NS. 


de Die gek? chẳng biết gian ` nan k k f wr e 
khó dòi này là ne à tu dire gen, ehr bo ~. 


SE cực, như tục ngữ Sie? ta # 
e Phải oi, tai nấu. » — « Bän cùng ` 


EM 


— 


Ea ` DH HI 
E wës e 7 gs 7 e WË - BE 
SE ER sỹ lò co 7 
s cá. - — e > = 


` E 
bu. 


< (des LU 


i 


Lët 
À fäi 


E EE eeh 


+ 
e Gë 


br hoạn nạn, tật bịnh đau chết, thì có nhiều 


+ a + e .——_. ~ + k le = f ` < P: 
Eat Cen SE, 


Ee 
Sa AH Ke n 


SC we 
> 


T L + , er, 


=» Í} ` wem 


thích ly. » Cho nên hồi cơ bần tủng ngặt, 
tật bịnh tử vong, ít được vui lòng an da, 
Còn trong đạo chẳnh, thì biết rõ Đức 
Chúa Trời là Đấng chuông quản moi sự, 
là Cha rất nhon từ lân mẫn, hằng thương 
- giúp con thảo tôi ngay, mà ban ơn xuống 
-phướs, cho nên bằng an dạ cậy trông, vui 
_niềm phận sự, phú dưng mọi việc mình 
theo, ý Chúa pbân định. 
= Biết ro đời nầy tạm gởi, có kbó mới 
lập đặn: cẻng ; lập đặng công, mới đặng 
._ thưởng kiếp sau vô cùng : cho nên càng 
gặp khốn khó, tbì càng vui lòng phi da. 
-Lại đạo chánh thì chuyên chủ đức 
“thương yêu : cho nên lâm hồi khồ cùng 


người viễng thắm an ủi, giúp đỡ xác hồn, 
như thấy dạy trong mười bốn mối 
_ thương người. 
__ Vậy thì trong việc ở đời được nhờ 
. nhiều ích lắm. 

Xét ba lë trước nầy, thì biết đạo chánh 
 <éich cho mình ở đời nầy là đường 
_ nào. 


¬ 


SEAN "RW 


ĐIỀU THỬ HAI 
Về ích kiếp sau. 


Bồn tính người ta ai ai cũng muốn 
sống đời, chẳng nữa thì chết rồi con 
được bề phước lạc. Vì vậy có kẻ tu dag 
cho được trường sanh ; có kẻ cầu Phật - 
cho được siêu độ; kẻ thì lo cúng quải ` 
cho được hưởng nhờ. Song cũng luống — 


công vô ich, vì các việc ấy là đều Ta Sch | | 


tánh trái lề mọi dàng. 


Nhưng mà chẳng biết liệu phuong n no | 
cho được phước lạc, dầu ông Không-tử D.) 
cũng chẳng biết đặng ; cho nên thầy Tù- À ai 
lộ hỏi việc chết, thì ngài day rằng: Vi trí. Wi 
sanh, yên năng tri tkt — chưa biết vige. | Pi 


sống, biết đâu däng việc chết ? 


Bởi không ro việc kiếp sau, nên chỉ Ì SW "ER 
việc nhấn tiền đời nầy, còn việc hậu lại, Si $ 


không suy tới. Tuy cũng biết mư 


tượng con người {a có linh hồn, mà cé | 
rồi linh bồn đi đâu, hoạ phước thê nào, ` S 


thì không ro 
Nhưng mà đạo chánh nhờ Đức Chúa 


se HỒ ` ez 


P Trèi truyền day. thì biêt được rõ ràng: 


con người ta có xác có hồn ; hồn làm chủ, . 
xác làm tôi ; xác thì mòn thì chết, mà 
hồn tbi không chết không tan. 

Mỗi người chết doan, thì linh hồn phải 


| dën toà Thiên Chúa mà nghe phán đoán: 
| bön kẻ lành thì được thưởng, hồn kẻ dữ 


thì phải phạt : thưởng thì cho lên thiên 


- đàng, chầu chực Thiên Chúa, đặnghưởng 
. phước vô cùng ; phat thì bắt xuống hoå 


| ngục giam cùng ma qui, chịu thiêu đốt 
| muôn đời. 


Đến ng: tận thế, xác kẻ lành kẻ dữ 


thấy đều sốug lại, hiệp với linh hồn 


mình, mà nghe thầm phán chung. Rồi 


- hồn xác kẻ dữ phải phạt xuống hoả ngục ; 
| hồn xác kẻ lành được thưởng lên thiên 
| dàng; đời đời chẳng hề thay đồi. 


Muốn cho được thưởng thiên đàng 


A khỏi phạt hoá ngục, thì phải giữ đạo 
| chánh Thiên Chúa truyền, giữ điều luật 


| $ Thiên Chúa dąy. Ấy lả phương cần kíp 


À 


E . Ý kê giữ đạo, giảng đạo. 


` cho được phước lạc đời sau. Ấy là chính 


Bỡi chưng đạo chắn: biết :ð Đức Chủ: SS, | 
Trời là Cha Cả mọi ngời thể gian; trong . 
thiên hạ ai ai cũng là con một Chủa, thật. 
là anh em thân cật với nhau thay thay. ki 
Mà thẩy anh em xiêu lạc, tin lầm thẻ À 
lac,mät phước thật đời sau, thì SW de d d 
thương xót. Cho nên đònh bỏ quê hươn hà à 
liều mạng sống, mà di giang truyền đạc 
chẳnh, viếtsách giải đạo lý, có Gro — 
đàng nrag nẻo chích cho người ta đượ 
phước lạc thiên đàng, khoi hình phạt E M d 
ngục mà thôi, không có ÿ nào khác : ere ; 
Vậy trong việc kiếp sau thì đạo c chánh ` hà. MER 
€ó ich trọng cho minh là gege, nie, Re 


ĐOẠN THIN D j 


Có ích cho kẻ khåe. j äi S l 


`. 


le 
on người ta sinh ra ở đài ha aie 
phải nhở cậy nhau, nên phải lí pd | 
nhau ; chẳng những là phái i lo chờ m th LC A | 
Wa Ca Ki a Wë á 


AI un 


Kg lại phải lo cho kể khác được ích 
_ nữa 


{ - ŸYìvậy'sả-n Tàu cũng có dạy ngũ luân, 

D ST? cang, té gia, trị quốc, binh thiền ha. 
Ấy là có ý muốn? cho người jta giúp đỡ 
lận nhau, làm ich cho nhau. 


Nhưng mà chẳng cỏ lề luật "đành rành, 

| chẳng có phương pháp xứng bap, cho nên 
_ mọi người mọi bậc chẳng ?nhòờ được là 
_ bao nhiêu. 

Có một đao Thiên Chúa cỏ đủ lề luâtrô 
i ag có du phwo:: pháp hiệu nghiệm,. 
1 lens moi ngời moi bậc giúp nhau được 
Ÿ-- „mm thôi. 
~ kuật đạo dạy giup nhau chẳng nhữ ag là 
€ trong việc thân giat “tánh mạng, mà lại 
| giúp trong việc của cải, danh tiếng ; chẳng 
- những giúp nhau việc xác dòi nầy mà lại 
NA giúp nhau vièc hồa đờ: sau, 
|" Chẳng nbững lá dạy phai giữ ý tứ, lời 
Hi GA việc làm, các › ở, dirag có đều gì sinh 
1 bai cho kẻ khác : mà lại day phải lấy lời 
i 4 nói, việc làm, mà giúp đở người ta cho 
D _ thiệt tình thiệt sự. 


DËS SE Se 


rss 


sip 


re EH 


SST 
- t 


dé "` AE 
Những ich loi cho mọi ngưởi mọi bậc 
-được nhờ, thì khôn kê cho cùng. Đây nói 
tất đôi lời về việc të gia trị quốe mà thôi. 
ĐIỀU THỬ NHỨT 


Về ích trong việc tề gia. 


Trong gia đạo thì có cha mẹ con cải, vợ. 


chồng, anh em fchị em, chủ nhà tôi té. 


"Trong đạo Chúa đã có cht định phận sự 


riêng, lề luật riêng, mọi bậc người "nhà 
phải giữ với phau, cho sia đạo toàn hảo ; 
lại chỉ rõ phần thưởng: cho người vâng 
giữ, phần phạt cho kẻ trễ bỏ. Đây lược 
qua ít đều về bồn phận cha mẹ con cái 
mà thôi. 


Chiếu theo lë đạo chánh, thì biết rõ mọi. 


người là con cái Đức Chúa Trời thấy 


thầy : cho nên cha mẹ biếtcon mình cũng. 


là con cái Đức Chúa Trời đã phú thác cho 
mình sinh dưỡng, dạy đô, tập tảnh cho 
thành người tốt, hầu sau giao lại cho Chúa. 


Vì vậy cho nêa cha mẹ phải kính vâng f 
đuật Chúa mà bët lòng "hoer: yêu, nỗi « 


i e +. » Ce à m 
- ZS 
> "i 1 - d e E CS b "a 
à 8 ` e H wc. " 
mnt Pie NP ES em ee 4 Err RT Cf A en đ— e sg é ` 


F 
k 
er" 
Lë 
A 
D 
Oh, 
d 
(P 
f 
Lé 
TA 
4 e 
r7% 


= ._ DSA eai p a E + 


p — em 9 


at, ECH 


_ đưỡng - gắn công day dỗ, sửa tri, —ra sức 


làm guong tôt, --- tập luyện đàng lành ; 
lại hằng cầu xio cùng Chúa giúp sức cho 
mình vuông tròn bồn phận, ban ơn cho 
con cải minh nên người khôn ngoan đạo 


: đức cho nhäm theo ý Chúa mọi đàng. 


Còn phần con cái thì biết cha mẹ là kẻ 
thay mặt Đức Chúa Trời mà sinh dưỡng 
tài bôi mình cho thành thân nên người : 
thật là chức phận rất cao, công liah rất 
trọng. Cho nên mình phải vì Chúa mà 


_:thêm lòng cung kính — hết dạ mến yêu, 


pâng lời cha mẹ trong moi việc, — giúp đỡ 
cha mẹ hết sức mình. Cùng gia công sửa 


_ nết cho nên người đạo đức khôn ngô, chi 


thủ học tập cho công thành danh toại, 
cho nhằm theo luật Chúa, cho vừa ý cha 
mẹ. Ấy là những việc hồi cha mẹ còn 
đương hiện tại. Pằng khi cha mẹ đã vấng 
rồi, thì lại có việc riêng phải làm cho đến 
mãn đời, mà đền ơn trả thảo cue cha mẹ, 


| phải cần nguyên, cảng thi, làm viéc lành, 


chiu khó nhọc, có ý xin Chúa đoái thương 
linbh hôn cha mẹ. 


sc RE 


Ae vậy nếu giü theo luật Chúa cho trọn; 
thì nên cha lành con thảo, giúp đỡ nhá 
hồn xác, nhờ cậy nhau mọi bề ; được va J 
vẻ trong gia đạo, được tiếng tốt ở đờ a í ] 
nầy, lại được phần thưởng ở đời sau nữ e ) 
Vây thì đạo thánh có ich trong việc ! e ` | 
gia là dường nào. | 


ĐIỀU THỨ HAI ji aa i 


Về ích trong việc trị quée. SE S 


Nhờ đạo Thiên Chúa day thì biết \ 
quan là kẻ Đức Chúa Trời dùng, q 
phép là của Đức Chúa Trời ban, đề et oe Ve € d 
cho dân sự bình an thạnh lợi. Ke äu? 

Vậy nếu vua quan biết rõ Đức. “húa - 
Trời ban tài năng chức phầm cho. mình, Ẩn 
cùng phú thác dân sự là con cải. Đức | 
Chúa Trởi cho mình cai tri, gin giữ, theo 
ý Chúa, thì chẳng däm chẳng. kính x 
lịnh Chúa, mà lại cần quyên chức ph: àl 
lo báo hå, chiếu cố, sửa Sang, làm Ge i 
cho dân, như cha lành lo chø con cái. , í 

Còn dän sự biết vua quan. là nhữ A | 


al? 


Kc ai 
E il 
dị TU : 
Mode, 7 
` Wé 
vi 
`. Tạ 
ir 


r À och LH 
deif 
ô ` Kë: 
AE 
d ) A 


h 
A 


i 
| 
$ 
| 
i 


er 


RK de 
J 'ARTINEE 
y FR d . 


— 25 = 


: Đức Chúa Trời dùng mà cai trị, 
m Mắc, lo lắng cho mình thay mặt Chúa : 


mm ho nên mình phải vưâg kính phép Chúa, 


à thiệt lòng di mộ, eung kính, nâng lịnh 
e đấng ay trong mọi việc phải lề ; cùng 
bã m chỉ giữ luật nhà nước, cho được 
m à tôi ngay dân lành, y theo điều rắn 


Chi a day. 
cm vậy lòng kính sợ Thiên Chúa là 


mi nh gốc làm cho kẻ trên người dưới 

phải ân cần bon phận, chẳng đám sai 

g ZER cho nên các việc trân dưới làm với 
Re đều phải thiệt tình thiệt sự. 

_ Vã cho được nước nhà thanh trị, chẳng 

hi bằng sta được nhon dân cho ngay 

inb, trên đưới hoà mục với nhan, 


a toag yêu giúp đỡ nhau, đồng tàm đồng 


đức với nhau ? 
vi y đạo thiên Chúa thì chủ ý sửa sang 


mm 16 ng tời ta cho ra ngay lành ; trau giôi 


10 dahak cho ra thuần hậu, luyện tập 
ta cho thành đức mến yêu :là kính 


m è ến We Chúa Trời hết lòng, và thương 


© À moi người như miah ; day mọi người 
Ge W 


ch : 


dt J di: 
` d 


— 26 — 


đồng tâm hiệp ý với Chúa : cho nên trên 
dưới đâu đó, một lòng với nhau, trong. 
ngoài một rập như nhau. Như vậy thì 
nước nhà thạnh trị là dường nào. wir 

Kia trong đạo Thiên Chúa thấylập nhiều ` 
nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi cô độc,Ÿday 
tập nết na đức hạnh, công ăn viéc lim. 
Đến chừng khôn lớn, lo dung vợ gả chồng, .. 
cho xuất gia xuất tảo, làm ăn với thiên . 
hạ — Lập nhiều nhà thương trử dưỡng ; 
những người bịnh hoạn tàn tật ; sống thì . 
lo cơm thuốc áo mën, chết lại lo hòm vo 
chôn cất. — Lập nhiều trường học, dạy. 
tập tre đồng nam đồng nữ, khuôn phép, f 
đạo đức, ehù nghĩa nghề nghiệp. Cùng 
nhiều việc lành ích chung khác, không kê 3 À 
cho cùng. Đó chang phải là ich trọng SEN | 
nhà nước lắm sao ? 

A vậy đạo chánh có ich trong việc tề d 
gia In quốc là dường nào ; mà nhứt là cần ˆ 
cho người nướe ta lắm. Vì tính khí ngườ. . 
mình hay lơ láo việc ích chung. lạt lễo... 
việc nkà nước, ai lo phần nấy, mỗi người ˆ 
mỗi ý. Cho nên cé một đạo Thiên Chúa ` X 


— 27 — 


Ka đồi đặng tính ý, sửa đặng phong hoả , 
cho ra bề thạnh trị mà thôi. 
= Nghĩ dân ta học sách Tàu từ đời Giao- 
e chi đến giờ, đã hơn hai ngàn năm nay 
07 cho được chính tâm tu thân, tê gia 
trị quốc. Mà ngó lại việc chánh trị, bề 
phong hoá, bậc đạo ïđức thề nào, ai nấy 
` E biết, chẳng cần phải nói, 
ĐOẠN THỨ IV 

"8 Xét cho biết đạo chánh. 

vk Thé thường hé gặp việc gi chưa rō, thì 

Ñ Li | người ta hay xét ; kẻ càng minh mẫn càng 

HN 4 bag xem xét hơn ; việc càng tố lộ, càng có 
ck nhiều người coi xét : việc càng hệ trọng, 
thì càng dò xét kỹ lưỡng hơn. 

___ Nhưng mà đạo Thiên Chúa giảng truyền 
vào nước nầy, đã hơn ba trắm nắm nay, 
_ chẳng phải là việc kin đáo âm thầm, bèn 

4 “là việc tô tường minh bạch ; cùng chẳng 

phải là viée tầm thường nhỏ mọn, chỉn 

_ thật là việc cå thể hệ trọng. Kẻ dốt nát quê 
phu chẳng ng gì tới, thì việc đã đành. 


-†ễòẮ 3®. 


Lo sự làm sao, mà những người vän vật 
chữ nghĩa cũng làm ngơ không màng. xí H 
tới ! Âu là hoặc tại vội tin những lời gièm n 
sièm nói đạo Thiên Chúa là đạo Tây dương, ` 
đạo dị đoan ; chẳng dè là đạo chánh, 
chung cả và thiên hạ ; hoặc tại thấy gek 4 
kẻ tiếng có đạo mà lòng không đạo, nở 
lỗi nghì, nói làm trái lễ, cho nên ngờ là re 
đạo xấu, mà chẳng thèm xét đến lề SI lệ | 
nghỉ trong đạo. Thiệt là uồng quá! à 
Hễ muốn biết đạo chánh đạo tà, thì cù GER 
lề luật lễ nghi trong đạo mà xét rie 


WW 


chỉ mấy người xấu đạo : coi lề luật lễn KỆ, Vi 


trong đạo có dấu gì trải lễ, ấy là đạo t 
Còn thấy trong đạo có người nào : zc) 1, / 
mà luật đạo phép đạo thảy đều công chin nh, . 
thì xấu ấy là tại người chẳng giữ ph p d 
đạo, chẳng nên đồ cho đạo xấu. . À 
Muốn giữ đạo thì hãy giữ đạo chánh, À 
muốn coi người thì hãy coi người lành, . 
Vậy xin hãy lấy lòng ngay mà xét. đạo, 
Thiên Chúa : có xét thời hiện, hièu được . 
mới biết rằng chánh rằng tà, có ích | hay ` 
là vô ích. Hễ thấy đạo Thiên Chúa SR Ka 


mmm 29 == 


t tà, vô ích, thì đừng thèm giữ. Mà it nữa 
Zeg cho rõ đục trong, khỏi lòng nghỉ 


Ki 


d 


Zei bằng thấy đạo Thiên Chúa là 
€ oi j chon chánh trọn lành, có ich mọi bề 
à muốn hay là không, thì tự mình định 
tiệt , chẳng ai đảm ép. Vì Chúa Trời ban 
; ut t đạo cho người ta, cùng đề mặc ý ai, 
có giữ trọn thì thưởng công, bằng chẳng 
e giữ. thì phạt tội, hầu cho sự thưởng 

à ca t công bình đích đáng. 
rs Â y vậy cho được xét đạo, thì hãy hổi 
ongi G d biết đạo, cùng coi sách doo: nên 

, r đây dit qua hai đều ay. 


"Điều garg NHỨT 


Hỏi người ta 


| Đức Chúa Trời ban bồn tính cho người 
, ai ai cũng có tri khôn hiều däng, hoc 
4 Ae muốn học thì hỏi người ta cũng 
lặng, Nhưng mà một mình hièu biết chẳng 
ES ng bao nhiêu, có hỏi có học với người 
mới biết nhiều hiều rõ. Sự lý càng sâu 


ta 
Wi 


vấn 


i 


| Ai Na E : 


VC e KN f 


Ë e 


Max ç i 


càng nhiệm, thì càng phải hỏi phải hoc, 
mới thông minh đẳng. d 

Vậy thì lề đạo Thiên Chúa là việc cao 
sâu mầu nhiệm, cho nên cần kip phải bäi 
cho nhiều, nghe phân giải nhiều ; rồi cử 


lòng ngay ý lành mà suy xét cho kỹ, đoán . 
định cho nbäm, coi có hiệp với chính lý 


lương tâm cùng chẳng, thì chánh hay là 
tà, ich hay là bại, mới,biết ro đặng. 

Còn sự hỏi người ta, thì hôi kẻ biết đạo, 
bất luận là ai ; song đừng vội tin. Lời ké 


khá, nói nhằm lề phải, thì nên tin. Lời có. 
chứng cớ sự lý cbắc chắn, thì phải tin 


Lời kẻ càng minh mẫn, càng nhằm lë phải, 
càng nhiêu chứng cớ, thì càng phải tin. 
Như chẳng tin những lời thê ấy, thì biết 
tin lời nào nita ? 


PIEU THÜ HAI 
Coi sách vo: 0 
Coi sách eũng là một cách xét cho biết 
đạo : càng coi xét kỹ càng tường tận, thì 
càng dê biết rõ ràng chắc chắn, j 


T : 
WE 
ta | 
V | 
di 
du 
Dy 
€ 
+ 
KI 
AN | 


= ` D 1 T d geg 8 SÉ x‹ fa Bee "zë, 2 X SN ` 
MS DR CECR 


2 
“ko 
A 
ee | 
T 
D 
h 
i 
* 
D 
41 
d 
i 
s 
E) 


Den "ào CS 
Kerr .— 
| 


M de 


"|  - Trong đạo Thiên Chúa có nhiều thử 
| sách: có sách dën đảng đạo đức: có sách 
phân giai đạo lý. Muon nên người giáo 


Lk hüu {đức hạnh, thì coi sách đạo đức ; 
+| muốn biết rõ lẽ đạo chánh tà, thì xem 
| sách đạo lý. Thứ sách nầy cũng chẳng 
¿ | thiếu gì: sách quốc ngữ có, sách chữ 


R Nhu có, Së - 
| Sách quốc ngữ: Biện phân tà chánh : 
| Hói đồng tý giáo ; Thánh đạo đại nguyên, 
E Viy 
| _ Sách chữ Nhu: Thánh giảo lý chứng ? 
| Chon đẹo tự chứng ; Tà chánh lý khảo, v.v. 
| Hé mắt xem trí xét, so sảnh với đạo nọ 


í đạo kia, lấy lë chính mà cân, cứ lòng ngay 


| mà đoán,†thì tự nhiên sẽ biết đạo Thiên 
| Chüa chánh hay là tà, giữ đạo chánh 
| được ieh trọng hay là không. 

d. Ấy là hai kiều coi xét việc đạo. Dùng 
hai cách đó, at là biết rõ đạo chánh, lại 
däng ich trọng chẳng sai. 

Hỗ của gì sinh ieh lợi cho ta càng nhiều, 
| mà rủi ta bỏ mất đi, Át là thiệt bai cho ta 
| càng nặng. Vậy đạo chánh là của qui trọng 


Ss à 
së "Ar 


ích lợi cho ta vô cùng, mà ta bỏ qu: 
chẳng màng xét tới, thì thiệt hại cho - 
biết là chừng nào. 

Dám xin ai nấy hãy xét thử mà coi cho 
biết ; vì đạo chảnh là việc cần kíp cho t: 
đời nầy chí thiết, đại hệ cho ta kiếp sau. A 
vô cùng. MECH el 

Nguyện xin Thiên: Chúa cao quang, b Dan 


ơn soi sáng cko mọi người kEOÏ Gë m 
lầm lạc; hiều được lễ thật đạo chánh 8 de mg 


đẳng chi tôn vô đối, Gg dë qui 
mọi loài, mà (thờ phường ¿lo xứng G 
nhờ lề đạo mà được tu đức thành c 
nên lành nền thánh ; nhờ lề đạo mà Fa 
nước thanh nhà an, tôi ngay con thảo y 
nhờ lẽ đạo mà được ích trọng đời nầy, \ CH 
ngắn vô số ; được phước lạc Si sde) GR 
cùng vô SS AE 


Sé 
SÉ 
xì rộ 


Chung _- 


A. TARDIEU, Vic. TS 
Quinhon, 20 Décembre 1934 


À) Za EE EE à M EE goë "e 
` 


MỤC LỤC 
Bae o a a a 
Bon I — Đại ich trong việc thờ 
_.—-....‹...‹-... e So 
ĐOẠN II — Đại ích cho mình ....... 
S | Điều 1 : về việc đời nầy.. 
a Điền 2 : về việc kiếp sau. 
Boss DI — Đại ich cho kẻ khác... 
Điều 1 : trong việc të ga . | 
| Điều 2 : trong việc tri quốc 
1 Boss IV — Cách xét đạo chánh ..... 
| Điều 1 : hôi người ta.... 
Điều ®: coi sách vở...... 


| 
4 


1 


D GAR “* i 


